
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Thể Hình Nam - Đột phá cùng DROF 

T ác giả A Quân Lương 

Nếu bạn đã quá nhàm chán với các phương pháp tập cổ điến, cơ bắp của bạn đã có hiện tượnghai cơ, tập luyện 
một thời gian dài mà không có tiến triển về kết quả, Thể Hình Nam xin giới thiệu với các bạn một phương pháp "sốc" 
cơ nối tiếng trên thế giới - được coi là phương pháp tập cường độ cao tốt nhất của mọi thời đại, đó là : DROP SETS. 



Drop SGtS là gì?Nói một cách đơn giản dễ hiểu, drop sets là bạn tập tạ ở mức cao nhất, rồi hạ xuống mức tạ 
thấp hơn, nghỉ không quá 5s, thực hiện trong 3-5 hiệp và luôn cố gắng đến khi không thể tập 
được nữa. Mô tả đến đây chắc nhiều bạn cũng ngờ ngờ mình từng thấy ai đó tập ở phòng như thế - cứ tháo tạ rồi 
đấy hùng hục như quái vật, xong ra một góc há mồm ngồi thở, và chắc bạn cũng chẳng hiểu họ tập như thế là để 
bơm build hay cut siết mà phải khố như vậy? 

Nguồn gốc của phương pháp Drop 
sets. 







Theo Bách khoa toàn thư của Thế hình hiện đại (ArnolcTs Encyclopedia of Modern Bodybuilding), Drop sets được 
phát hiện và nêu ra lần đầu tiên bởi Henry Atkins năm 1 947, ông là biên tập viên của tạp chí Body Culture. 

Drop sets đầu tiên được Atkins gọi tên là Multiple Poundage System. Sau này có rất nhiều tên khác nhau dựa vào 
những đặc điểm nhỏ hoặc cách sử dụng với từng dụng cụ tập riêng: breakdovvns, descending sets, triple-drops (3 lần 
hạ trọng lượng tạ), down the rack or running the rack (Drop sets sử dụng với tạ đon), up the stack, strip sets (sử 
dụng với thanh tạ), hay the stripping technique. 

Và nhờ chính "Kẻ Hủy Diệt" Arnold Schwarzenegger là người tiên phong phố biến phương pháp này. ông thường 
xuyên dùng nó trong luyện tập, tuy nhiên thời kỳ đó ông chỉ áp dụng ngắn hạn trong các bài tập ngực của mình. 

Thực hiện Drop sets như thế 
nào? 



Các bạn hoàn toàn có thể thực hiện drop set với các loại máy (machine), tạ đơn (dumbbell) hoặc tạ đòn (barbell) - 
có bạn tập hỗ trợ và việc tháo lắp tạ dễ dàng 

Ví dụ tôi đang tập bài đấy ngực trên ghế nằm ngang bằng tạ đòn (bench press) với khối lượng tạ 60kg: đấy ngon lành 
được 6 cái, đến cái thứ 7 là phải cố rồi và phải nghiến răng kèn kẹt đấy hết sức với sự hỗ trợ của bạn tập mới đạt 
được cái thứ 8 - vậy tôi chỉ đấy 60kg với 8 lần. Không được nghỉ mà nhanh chóng tháo tạ hai bên xuống 50kg, lại 
tiếp tục đấy đến khi bạn "không thể thực hiện được nữa". Tháo và đấy tiếp cho đến khi trên thanh đòn của bạn chỉ 
còn 2 bánh tạ tương đương là 20kg, tiếp tục đấy hết sức cho đến khi "không thể thực hiện được nữa" và đừng quan 
tâm bạn đấy được bao nhiêu cái. Vậy là drop sets đã hoàn thành! 


*Tips: 

Để hoàn thành tốt drop sets, bạn nên tìm cho mình một người bạn tập giúp bạn đỡ tạ trong quá trình tập - nếu 
không có người đỡ tạ, bạn không thể thực hiện drop sets một mình nếu không muốn bị tạ đè! 




Tại sao drop sets lại đem đến hiệu quả cao như vậy? 


Mấu chốt của việc xây dựng cơ bắp là quá trình tống hợp đạm và sự phục hồi tế bào, cấu trúc cơ bắp được hình 
thành từ những chuỗi sợi cơ dài chứa đạm - hàng ngàn chuỗi sợi tạo thành bó cơ. Drop sets gia tăng áp lực, thúc ép 
các bó cơ phải sử dụng đến các sợi cơ dự trữ nhỏ nhất cho quá trình tập luyện, qua đó cho thấy càng có nhiều sợi cơ 
được kích thích hơn thì cơ bắp sẽ càng phát triển lớn hơn. Tôi cam đoan rằng bạn sẽ cảm nhận được điều đó ngay 
ngày hôm sau buổi drop sets. 

Một phương pháp giúp Tăng sức mạnh - Tăng sức bền - Tăng kích thước cơ - Tiết kiệm thời gian, đó là lý do vì sao 
đây là phương pháp được các pro giới thể hình ưa chuộng nhất! 

Về vấn đề khởi động - tôi thực hiện khởi động với một bài chính cho buổi tập giống phương pháp MAX-OT. 

Ví dụ một buổi tập ngực tôi chỉ khởi động cho bài đấy ghế nằm ngang đầu tiên, các bài còn lại trong buổi tập tôi bước 
ngay vào hiệp chính. 


Còn riêng khởi động cho drop sets - bạn có thể khởi động theo 2 

cách sau: 


• Cách 1 : Đấy tạ tăng dần như phương pháp cố điển để tránh chấn thương lên đến mức tạ 80% RM (6-8 reps) rồi bắt 
đầu drop sets. 

• Cách 2: Khởi động 1 -3 sets với mức tạ 40% RM (1 0-1 2 reps), nghỉ 2 phút rồi thực hiện drop sets 


Drop sets là một phương pháp tập đơn giản và người tập có thế tự do sáng tạo theo nhiều kiểu khác nhau 

• Drop sets với các loại máy (machine): Ví dụ bài kéo xô trước (pull downs) 

• Drop sets với tạ đòn: Các bài squat, bench press, deadlitt, bent over row,... 

• Drop set với tạ đơn: Bài dumbbell curl, hammer curl,.. 

• Wide drop: Hạ tạ khoảng 30% trọng lượng 1 lần. 

• Tight drop: Hạ tạ khoảng 1 0-1 5% trọng lượng 1 lần. 

• 50 % Drop Sets: Chỉ hạ tạ 1 lần là 50 % trọng lượng tạ, hiệp đầu thực hiện 6 reps, hiệp 2 thực hiện 20 reps (Đây là 1 
cách tuyệt vời để tăng cường cả sức mạnh và sự phì đại của cơ bắp). 

• Drop Sets với số rep tăng dần hoặc giảm dần (6-8-1 0...; 1 2-1 0-8...;...): Bạn có thể tự do sáng tạo lượng tạ hạ xuống 
và số rep trong mỗi lần hạ. Bạn cũng có thể tập đến khi không làm thêm được rep nào nữa ở mỗi lần hạ tạ. 


Biến thể của Drop 
sets. 




• Drop Sets kết hợp với thay đối tư thế: Bạn có thể bắt đầu với 6 reps đấy ngực ngang tay cầm rộng trung bình mức 
tạ 80 kg, tiếp đó là 8 reps tay cầm rộng trung bình mức tạ 60 kg, tiếp tục hạ tạ xuống 30 kg chuyến tay cầm rộng và 
thực hiện cho đến khi không lên được cái nào nữa (Failure). 

• Drop sets kết hợp với Supersets: Cách này thực sự là rất nặng. Cách này rất phù hợp với người chỉ có thời gian tập 
dưới 30p, thậm chí 20p. 


Lịch tập vói Drop 

sets. Hiện nay, bản thân tôi đang theo đuối một lịch tập drop sets 3 buối/tuần, 40-60 

phút/buổi. Rất thích hợp cho những bạn không có nhiều thời gian trong tuần đầu 
tư cho việc tập luyện và vẫn đạt được hiệu quả trong việc phát triển co bắp. Các bạn biết đấy, tôi rất thích nhưng 
phưong pháp tập vừa đem lại hiệu quả cao vừa tiết kiệm được thời gian. 

Những ngày nghỉ trong tuần, các bạn có thể tập cardio với cường độ vừa phải - giúp đốt được một lượng mỡ thừa, 
nâng cao sức bền, cải thiện hệ tim mạch và còn tăng cường sự trao đối chất trong co thế đế các bạn hấp thụ dinh 
dưỡng hàng ngày tốt hon. Một việc rất có ích trong quá trình xây dựng co bắp. 


Ngày 1: Chân + Bụng: 

• Squat: 3 X Drop sets - nghỉ 2 phút 

• Leg press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Hacksquat3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Leg extension 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Lunge 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Seated calf raise 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Sit up 4 X 15 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Plank4x60s 


Ngày 2: Ngực - Vai - Tay Sau 

• Bench press: 3 X Drop sets - nghỉ 2 phút 

• Incline press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Dumbbell press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Incline dumbbell fly 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Barbell shoulder press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Arnold dumbbell press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Lying triceps press 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Dỉps 5 X tailure 


Ngày 3: Lung - Cầu Vai - Tay trước 

• Lats pulldovvn: 3 X Drop sets - nghỉ 2 phút 

• Bent over row 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Deadliít 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Inverted row 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 


• Upright row3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Dumbbell shrug 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Barbell curl 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 

• Dumbbell hammer curl 3 X 8 - nghỉ giữa hiệp 60s 


Theo mannup.vn 


Xem thêm: 

• Top 12 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 

• 9 động tác, 1000 reps với bài tập Cardio cho toàn thân 

• Thử thách với 150 Tân hít đất tập cơ ngực tại nhà 


í 


Ttaĩeh ‘Mni "Uhe' / ' SlrhGrV' 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


THỄ HÌ NHNAIUI.COA/I 

No PAIN NO GAIN 


Có thể bạn thích 



Hướng dẫn chế biến ức gà cho người ... 



Hướng dẫn "tập" ngủ sớm cho người t... 





Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Hướng dẫn chế biến ức gà cho người tập thể hình giảm cân bao ngon 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 


1 nhận xét Google+ 


Nhận xét hàng đầu V © ớ 


Quân Lương qua Google+ 4 giờ trước - Được chia sẻ công khai 

Thể Hình Nam - Đột phá cùng DROP SETS 

Nếu bạn đã quá chán nản với các phương pháp tập cổ điển, cơ bắp của bạn đã có hiện 
tượng chai cơ, tập luyện một thời gian dài mà không có tiến triển về kết quả, tôi xin giới 
thiệu với các bạn một phương pháp "sốc" cơ nổi tiếng trên thế giới - được coi là ph... 

+1 - Trả lời 



Thêm nhận xét 


IÉ0 


ULike 


1 

G+1 


Thư mục 





BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TẬP 

BÀI TÂP ĐÙI 
TRƯỚC 

BÀI TÂP 
LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP 
NGỰC' 

BÀI TẬP PLANK 

BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỐNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK 

HÌNH 

ĐỘNG TÁC SQUAT 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHACTÂPTHỂ 

HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI 
NHÀ 

VIDEO THỂ 
HÌNH 


Bài tập ngực, Bài tập bụnị 


q 


TRÒ CHƠI TẬP THỂ HÌNH 



Trò chơi thể hình vui nhộn 


Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIỀU NHẤT 



Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 





8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ ngực nờ phồng 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo ỗ buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 







KHÓEĐẸP.VN 


• 7 cách trị mụn trứng cá bằng cà chua cực dễ bạn đã biết chưa? 

Cách trị mụn trứng cá bằng cà chua giúp bạn đánh bay mụn trứng cá đáng ghét. Nguyên liệu... 

• 5 bài tập Yoga thanh lọc cơ thể tốt nhất cho sức khỏe dồi dào 

Các bữa tiệc đám cưới, lễ hội, tiệc tùng đều rất là ngon, phải không nào? Nhưng bạn có... 

• 1 3 bài tập thể hình tại nhà cho nam tốt nhất không thể không xem 

Bạn đã từng bao giờ nghe tới câu nói, bài tập thể hình tại nhà tốt nhất không phải... 

• 4 cách giảm cân bằng chanh nhanh và hiệu quả miễn chê 

Bạn đã từng bao giờ nghe hay áp dụng cách giảm cân bằng chanh chưa? Ắt hẳn bạn đã... 

• 1 0 bài tập vai cho nam hiệu quả nhất bạn có dám thử sức mình? 

Bạn thường đi tập gym, vậy theo bạn nhiều anh chàng thích tập nhóm cơ nào nhất? Khi mặc... 



THỂ 


HÌNH 



ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THỂ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THỂ HlNH 


Googỉe 1 Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


%Ị LÀM SAO ĐẾ LÀM QUEN VỚI LỊCH LUYỆN TẬP THỂ HÌNH MỚI? 

1 1 4.04.201 6 - 0 Comments 

Đối với một người tập thế hình, khả năng tự thiết kế chương trình luyện tập của mình là hết sức quan trọng.. 



5 BÀI TẬP THỂ HÌNH TẠI NHÀ TỐT CHO cơ BẮP CHỈ VỚI 1 CHIẾC GHẾ 
25.04.201 6 - 0 Comments 

Trong các bài tập sau đây, bạn chỉ cần trang bị 1 chiếc ghế là đủ và điều đó sẽ giúp bạn có thể thực hiện bất... 



LYING FACE DOWN PLATE NECK RESISTANCE - TẠ TRÊN ĐẦU NẰM ÚP MẶT 
22.01 .201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Lying Face Down Plate Neck Resistance. Học kỹ thuật đúng cho bài... 


Bài mới 












